Trong tam: 


Con ngọt ngào, con tích lũy thu nhập trên cuộc hành hương 
tưởng nhớ. Từ tình trạng nợ nần, con chuyển sang có tích lũy và 


trở thành chủ nhân của thế giới. 
Câu hoi: 


Ý nghĩa của câu nói “Đồng hành với Chân Lý đưa con thuyền của 
con vượt qua, còn đồng hành với sự giả dối nhấn chìm con thuyền 


của con” là gì? 
Trả lời: 


Khi con nhận được sự đồng hành với Chân Lý, nghĩa là sự đồng 
hành của Người Cha, trạng thái cua con di lên. Đồng hành với 
Ravan là đồng hành xấu. Khi con đồng hành với Ravan, con sa 
ngã, nghĩa là hắn ta đánh chìm con thuyền của con; trong khi 
Người Cha đưa con vượt qua. Đây quả là điều kỳ diệu của Người 
Cha, bằng cách trao cho con sự đồng hành của Người, con trải 
nghiệm được sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống trong 
vòng một giây. Đây là lý do vì sao Người cũng được gọi là Pháp 
SƯ. 


Om shanti 


Con đang ngồi đây trong sự tưởng nhớ. Đây được gọi là cuộc 
hành hương tưởng nhớ. Người Cha nói, đừng sử dụng từ yoga, mà 
con hãy nhớ đến Cha, Người là cha của các linh hồn, là Người 


Cha tối cao, linh hồn tối cao. Con chỉ phải nhớ đến Đấng thanh 


lọc ma thôi. Người Cha nói, hay từ bỏ mọi mối quan hệ thuộc về 
cơ thể của con, nhớ đến một Người Cha. Được bảo rằng, khi con 
chết đi, thì cả thế giới cũng chết đối với con. Đừng nhớ đến 
những mối quan hệ thuộc về cơ thể của con, hoặc cơ thể mà con 
nhìn thấy. Chỉ nhớ đến một Người Cha, rồi tội lỗi của con sẽ được 
đốt bỏ. Con đã là linh hồn tội lỗi trong nhiều kiếp. Đây là thế giới 
của những linh hồn tội lỗi. Thời kỳ vàng là thế giới của những 
linh hồn thiện lành. Giờ đây, làm thế nào con có thể cắt bỏ đi tất 
cả tội lỗi của con và tích lũy sự từ thiện? Chỉ bằng cách có sự 
tưởng nhớ đến Cha, mà sự từ thiện ấy sẽ được tích lũy. Tâm trí và 
trí tuệ đều ở trong linh hồn. Vì thế, các con, những linh hồn phải 
nhớ đến Baba với trí tuệ của con. Người Cha nói, con hãy quên di 
mọi người khác, tất cả bạn bè, người thân của con. Họ đều gây 
đau khổ cho nhau. Tội lỗi đầu tiên mà họ phạm phải đó là họ sử 
dụng thanh gươm sắc dục. Tội lỗi thứ hai họ phạm phải đó là gì? 
Người Cha trao ban sự cứu rỗi cho mọi người. Người là đấng trao 
cho con niềm hạnh phúc vô hạn. Nghĩa là Người là đấng làm cho 
con trở thành chủ nhân của thiên đường. Vậy mà người ta lại nói 
Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Đây là một ngôi trường và con đã 
đến đây để học. Lakshmi và Narayan chính là mục tiêu và mục 
đích của con. Không ai khác có thể nói điều này. Con biết rằng 
giờ đây con phải trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của 
thế giới thanh khiết. Điều đó diễn ra chính xác cách đây năm 
nghìn năm khi chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Thánh 
thần từng là chủ nhân của thế giới. Đó quả là một vị trí cao. Chắc 


chắn chính Người Cha đã làm cho con trở nên như thế. Người 


Cha được gọi là linh hồn tối cao. Tên gọi nguyên thủy của Người 
là Shiva. Rồi sau đó người ta đặt cho Người nhiều tên gọi. Chẳng 
hạn như có ngôi đền ở Bombay dành cho chúa tê của những cái 
gai, ngôi đền Babulnath. Nghĩa là Người là Đấng thay đổi khu 
rừng gai trở thành khu vườn hoa. Thật ra Người chỉ có một tên 
gọi thật sự thôi là Shiva. Kể cả khi Người đi vào con người này thì 
tên gọi của Người vẫn là Shiva. Con không được nhớ đến Brahma 
này. Ông ấy là con người có cơ thể. Con phải nhớ đến Đấng vô 
thể. Các con, những linh hồn, đã trở nên ô trọc. Con phải được 
thanh lọc. Được bảo rằng linh hồn vĩ đại và linh hồn tội lỗi. Linh 
hồn tối cao vĩ đại thì không bao giờ được nói đến. Không ai khác 
có thể tự gọi mình là linh hồn tối cao hay Ishwar Thượng Đế. 
Được bảo rang, linh hồn vi đại chính là linh hồn thanh khiết. Các 
ẩn sĩ từ bỏ mọi thứ. Đây là lý do vì sao họ được gọi là linh hồn 
thanh khiết. Người Cha đã giải thích rằng họ cũng nhận lấy kiếp 
tái sinh. Con người có cơ thể chắc chắn phải nhận lấy kiếp tái 
sinh. Họ nhận lấy kiếp sinh thông qua thói tật. Sau đó, khi họ lớn 
lên, họ mới chọn lấy con đường từ bỏ. Thánh thần thì không làm 
như thế. Thánh thần thì mãi mãi là thanh khiết. Giờ đây, Người 
Cha dang thay đổi con từ quỷ thành thánh than. Bằng cách hấp 
thu các đức hạnh thánh thiện, con sẽ trở thành người thuộc về 
cộng đồng thánh than. Cộng đồng thánh than sống trong thời ky 
vàng, trong khi cộng đồng quỷ sống trong thời kỳ sắt. Bây giờ, 
đây là thời kỳ chuyển giao. Giờ con đã tìm thấy Người Cha. Người 
nói, giờ đây chắc chắn con phải thuộc về cộng đồng thánh thần 


một lần nữa. Con đã đến đây để thuộc về cộng đồng thánh thần. 


Nhung ai thuộc về cộng đồng thánh than thi có niềm hạnh phúc 
vô hạn. Thế giới này được gọi là bạo lực. Thánh thần thì phi bạo 
lực. Người Cha nói, hỡi những đứa con tâm linh ngọt ngào nhất, 
con hãy nhớ đến Cha. Tất cả những guru của con đều là những 
con người có cơ thể. Giờ đây, các con, những linh hồn, phải nhớ 
đến Cha. Linh hồn tối cao Con sẽ nhận được niềm hạnh phúc khi 
con trở thành linh hồn thiện lành. Con trở thành linh hồn tội lỗi 
trong khi nhận 84 kiếp. Giờ đây, con đang tích lũy sự thiện lành. 
Con chấm dứt việc phạm phải tội lỗi bằng sức mạnh của Yoga. 
Bằng cách đi trên cuộc hành hương tưởng nhớ, con trở thành chủ 
nhân của thế giới. Chắc chắn con từng là chủ nhân của thế giới. 
Rồi sau đó, con đã đi đâu? Người Cha cũng nói cho con biết điều 
này. Con đã nhận 84 kiếp và đã trở thành một phần của triều đại 
mặt trời. Rồi sau đó là triều dai mặt trăng. Được bảo rang, 
Thượng Đế trao quả trái cho việc làm thờ cúng của con. Không có 
người hữu hình nào có thé được gọi là Thượng Dé. Người là Shiva 
vô thể. Người ta tổ chức sinh nhật của Shiva, vì thế chắc chắn 
Người cũng đã đến. Tuy nhiên, Người nói, Ta không nhận lấy 
kiếp sinh theo cách giống như con, mà Ta phải mượn lấy cơ thể. 
Ta không có cơ thể của riêng mình. Nếu Ta có cơ thể, thì nó sẽ có 
tên gọi. Cái tên Brahma thì thuộc về người này. Khi người này 
chọn lấy sự từ bỏ, thì ông ấy được đặt tên là Brahma. Các con là 
những Brahma kumar và Brahma kumaris. Nếu không thì, 
Brahma này đã đến từ đâu? Brahma là con trai của Shiva. Shiv 
Baba đi vào người con trai của người là Brahma và trao cho con 


kiến thức này. Brahma, Vishnu và Shankar đều là con của Người. 


Tất cả những đứa con của Người Cha vô thé thì cũng là vô thể. 
Linh hồn đi xuống, nhận lấy cơ thể để diễn phần vai của mình. 
Người Cha nói, Ta đến để thanh lọc cho những người ô trọc. Ta 
mượn lấy cơ thể này. Chính Thượng Đế Shiva nói, Sri Krishna 
không thể nào được gọi là Thuong Dé. Chỉ có một Thượng Dé. Lời 
ca ngợi về Sri Krishna thì hoàn toàn là riêng biệt. Những vị thần 
số một đó là Radhe và Krishna. Sau khi họ kết hôn, họ trở thành 
Lakshmi và Narayan. Tuy nhiên, không ai biết điều này. Không ai 
biết về Radhe va Krishna hoặc ho di đâu. Radhe va Krishna trở 
thành Lakshmi và Narayan sau khi họ kết hôn. Mỗi người đều là 
con của vị hoàng đế khác nhau. Không có dấu vết nào của sự ô 
trọc ở đó, bởi vì Ravan, dưới dạng là thói tật, không tồn tại ở đó. 
Đó là vương quốc của Rama, của Thượng Đế. Giờ đây, Người Cha 
nói với các con những linh hồn, con hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của 
con sẽ được cắt bỏ. Con từng hoàn toàn thanh khiết và giờ đây 
con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Con đã đi vào sự thua lỗ, mất 
mát. Vì vậy giờ đây con phải tích lũy. Thượng Đế cũng được gọi là 
doanh nhân. Rất ít người có thể làm công việc kinh doanh cùng 
với Người. Người cũng được gọi là Pháp Sư. Điều kỳ diệu mà 
Người thể hiện đó là Người trao ban sự cứu rỗi cho cả thế giới. 
Người trao ban cho mọi người sự giải thoát và giải thoát trong 
cuộc sống. Đây là hành động nhiệm màu. Con người không thể 
trao ban sự cứu rỗi cho con người. Con đã làm công việc thờ cúng 
trong suốt 63 kiếp. Có bất kỳ ai nhận được sự cứu rỗi bằng cách 
làm thờ cúng không? Có bất kỳ ai có thể trao ban sự cứu rỗi 


không? Điều đó là không thể. Không có lấy một con người nào có 


thé quay trở về nha. Chi Người Cha vô han đến và đưa moi người 
trở về nhà. Có nhiều vị vua trong thời kỳ sắt. Rất ít người các con 
cai trị ở đó. Tất cả những linh hồn còn lại đều đi vào sự giải 
thoát. Trong khi con đi vào sự giải thoát trong cuộc sống, thông 
qua vùng đất giải thoát. Các con, những linh hồn, giờ đây, đã 
được chỉ cho biết về chu kỳ thế giới, về đấng sáng tạo, về lúc bắt 
đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Chính các con trở thành 
Narayan, từ con người bình thường, thông qua kiến thức này. Một 
khi vương quốc của Thánh Thần đã được thiết lập, thì sẽ không 
cần đến kiến thức này nữa. Thượng Đế trao cho các con những 
tín đồ quả trái cho việc làm thờ cúng của con. Đó chính là niềm 
hạnh phúc trong suốt nửa chu kỳ. Rồi sau đó, đau khổ bắt đầu 
trong vương quốc của Ravan. Con từ từ đi xuống cái thang. Khi 
con ở trong thời kỳ vàng, con phải đi xuống cái thang. Với mỗi 
một ngày qua di, con trở nên day đủ 16 cấp độ thánh thiện. Sau 
đó, con tiếp tục đi xuống cái thang. Khi mỗi một giây tích tắc qua 
đi, con tiếp tục đi xuống. Thời gian tiếp tục trôi qua. Và con đã 
tìm đến đây. Ở đó cũng thế. Thời gian sẽ tiếp tục trôi qua theo 
cách tương tự. Ngay lập tức, chúng ta leo lên cái thang. Sau đó, 
chúng ta đi xuống cái thang, từ từ, chậm rãi như con rận. Người 
Cha nói, Ta là Đấng trao ban sự cứu rỗi cho mọi người. Con người 
không thể nào trao ban sự cứu rỗi cho con người, bởi vì họ được 
sinh ra thông qua thói tật. Vì thế, họ ô trọc. Thật ra, chỉ có Shri 
Krishna mới được gọi là Mahatma thật sự, nghĩa là linh hồn vĩ đại 
thật sự. Những Mahatma kia ở đây nhận lấy kiếp sinh thông qua 


thói tật. Sau đó, họ chọn lấy con đường từ bỏ. Trong khi ở đó, 


những người kia la thánh than, va thánh than thì luôn thanh 
khiết. Họ không có bất kỳ thói tật nào bên trong họ. Thế giới ấy 
được gọi là thế giới không thói tật, trong khi thế giới này được gọi 
là thế giới xấu xa thói tật, nơi không có sự thanh khiết. Hành vi 
của họ thì quá tệ, còn hành vi của thánh thần thì rất tốt. Mọi 
người nói Namaste kính cẩn cúi chào các vị thần. Tính cách của 
thánh than thi rất tốt. Đó là ly do vì sao giờ đây những người 6 
trọc, cúi đầu trước những pho tượng thần thanh khiết. Giờ đây có 
quá nhiều đánh nhau và tranh cãi với nhau. Có rất nhiều hỗn 
loạn. Thậm chí còn không đủ chỗ để mọi người sống vào lúc này. 
Họ muốn giảm dân số nhưng nhiệm vụ đó thì chỉ thuộc về Người 
Cha mà thôi. Có rất ít người trong thời kỳ vàng. Toàn bộ cơ thể sẽ 
bị thiêu rụi và tất cả các linh hồn sẽ quay trở về ngôi nhà ngọt 
ngào của mình. Chắc chắn mọi người đều trải nghiệm sự trừng 
phạt. Theo thứ hạng, những ai nỗ lực đây đủ và trở thành những 
hạt trong chuỗi hạt chiến thắng thì được giải thoát khỏi sự trừng 
phạt. Chuỗi hạt thì không chỉ cho một người. Đấng mà làm cho 
họ trở nên như thế thì được tượng trưng bằng chùm tua rua. Rồi 
sau đó, cặp hạt thì tượng trưng cho con đường gia đình. Chuỗi 
hạt là chuỗi hạt của cặp đôi. Không có chuỗi hạt đơn lẻ. Không có 
chuỗi hạt của các ẩn sĩ. Họ thuộc về con đường cô lập, tách biệt. 
Họ không hể nào trao kiến thức này cho những ai thuộc về con 
đường gia đình. Sự từ bỏ của họ để trở nên thanh khiết thì mang 
tính hữu han. Họ là những Hatha yogi, trong khi day là Raja 
yoga. Người Cha đang dạy cho con Raja yoga để làm cho con đạt 


được vương quốc. Người Cha đến vào mỗi năm nghìn năm. Con 


cai tri trong niềm hạnh phúc trong suốt nửa chu kỳ. Sau đó, con 
dần dần trở nên bất hạnh trong vương quốc của Ravan. Đây được 
gọi là vở kịch hạnh phúc và đau khổ. Các con, những Pandava, 
được làm cho chiến thắng. Giờ đây, con là người dẫn dắt. Con 
đưa những người khác đi trên cuộc hành hương trở về nhà. Con 
người thì đã đi trên những cuộc hành hương kia từ kiếp này đến 
kiếp khác. Giờ đây, cuộc hành hương của con là cuộc hành hương 
trở về nhà. Người Cha đến và chỉ cho mọi người con đường đến 
với sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Con sé di vào sự 
giải thoát trong cuộc sống. Tất cả những linh hồn còn lại sẽ đi 
vào sự giải thoát. Sau tiếng khóc của đau khổ, tuyệt vọng, sẽ có 
âm thanh của chiến thắng. Bây giờ là lúc cuối thời kỳ sắt. Nhiều 
thảm họa sẽ đến. Vào lúc đó, con sẽ không thể nào ở trên cuộc 
hành hương tưởng nhớ bởi vì có quá nhiều biến động. Vì thế, 
Người Cha nói, con hãy tiếp tục gia tăng cuộc hành hương tưởng 
nhớ của con vào lúc này, để rồi tội lỗi của con có thể được đốt bỏ 
và con có thể tích lũy cho bản thân. Ít ra thì con hãy trở nên hoàn 
toàn thanh khiết. Người Cha nói, ta đến vào thời kỳ chuyển giao 
hứa hẹn nhất của mỗi chu kỳ. Đây là thời kỳ rất nhỏ của các 
Brahmin. Chùm tóc trên đỉnh đầu, đó là biểu tượng cho các con, 
những Brahmin. Con trở thành Brahmin, thánh thần, chiến binh, 
thương nhân, rồi tiện dân. Chu kỳ này tiếp tục xoay chuyển. Dòng 
tộc của các con, những Brahmin thi rất nhỏ. Người Cha đến trong 
suốt thời kỳ ngắn ngủi này để dạy cho con. Con là những đứa con 
của Người, và là học trò của Người, cũng như là môn đồ của 


Người. Tất cả các con đều thuộc về một điểm duy nhất. Không có 


con người nào, có thé là Người Cha hay Người Thay, trao cho con 
những lời dạy này. Trao cho con kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và 
kết thúc của thế giới. Hoặc là Đấng đưa con quay trở về cùng với 
Người. Không thể nào có con người như thế. Giờ đây, con hiểu 
những khía cạnh này. Ban đầu, trong thời kỳ vàng, cái cây rất 
nhỏ. Mọi người khác đều sẽ đi đến vùng đất bình an. Người Cha 
được gọi là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Họ cầu gọi đến 
Người Cha. Ôi, Baba Đấng thanh lọc, xin hãy đến. Mặt khác, họ 
lại nói thượng đế ở trong sỏi đá, ở trong mèo, chó. Họ lăng mạ 
Người Cha vô hạn. Ho phi bang Người Cha, dang làm cho họ trở 
thành chủ nhân của thế giới. Đây được gọi là bị ảnh hưởng bởi 
bầu bạn xấu là Ravan. Đồng hành với đấng chân lý, đưa con 
thuyền của con vượt băng qua. Con đồng hành với sự giả dối, làm 
cho con thuyền của con bị chìm. Con bắt đầu sa ngã khi vương 
quốc của Ravan bắt đầu. Người Cha đến và làm cho trạng thái 
của con đi lên. Người Cha đến và thay đổi con từ con người trở 
thành thánh thần. Vì thế, có lợi ích cho mọi người trong việc này. 
Giờ đây, hầu hết mọi người đều đang ở đây. Và tất cả những ai 
vẫn còn ở trên kia sẽ tiếp tục đi xuống. Cho đến khi nào tất cả 
các linh hồn vẫn còn ở thế giới vô thể đã xuống đây hết. Cho đến 
khi đó, con vẫn sẽ tiếp tục vượt qua kỳ thi theo thứ hạng. Đây 
được gọi là trường đại học tâm linh. Người Cha tâm linh đến để 
dạy cho con những đứa con tâm linh. Sau đó, khi vương quốc của 
Ravan đến, con thay đổi cơ thể của con, trở thành vị vua ô trọc và 
bắt đầu cúi đầu trước những pho tượng thần thanh khiết. Chính 


linh hồn trở nên thanh khiết và ô trọc. Khi linh hồn ô trọc, thì linh 


hồn nhận cơ thé 6 trọc. Khi tap chat bi lẫn vào vàng rong, thi 
món trang sức được tạo nên từ chất vàng ấy, cũng có tạp chất. 
Giờ đây, tạp chất ấy có thể được loại bỏ khỏi linh hồn như thế 
nào? Ngọn lửa yoga được cần đến, để thông qua đó, tội lỗi của 
con có thể được gột bỏ. Những tạp chất, bạc, đồng và sắt này đã 
bị trộn lẫn vào linh hồn. Linh hồn từng là vàng ròng. Giờ đây, linh 
hồn đã trở nên giả tạo. Tạp chất ấy có thể được loại bỏ bằng cách 
nào? Đây là ngọn lửa yoga. Con đã ngồi trên giàn hỏa yoga. Còn 
trước kia, con đã ngồi trên giàn hỏa sắc dục. Người Cha đặt con 
ngồi trên giàn hỏa kiến thức này. Không ai khác, ngoại trừ Người 
Cha đại dương kiến thức, có thể đặt con ngồi trên giàn hỏa kiến 
thức này. Con người tiếp tục thực hiện rất nhiều việc làm thờ 
cúng trên con đường thờ cúng. Nhưng họ không biết bất cứ điều 
gì về người mà họ tôn thờ. Giờ đây, con đã đến để biết về họ. Khi 
tất cả các con đều trở thành thánh thần, thì mỗi một khía cạnh 
liên quan đến việc thờ cúng kết thúc. Con đường thờ cúng bắt 


đầu khi vương quốc của Ravan bắt đầu. 

Achcha. 

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ 
lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi 


sáng từ Người Me, Người Cha, BapDada, người Cha linh hôn cúi 


chào những đứa con linh hồn. 


Trọng tâm thực hành: 


1. Dé được giải thoát khỏi sự trừng phạt, con hay nỗ lực để trở 
thành một hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Trở thành người dẫn 
dắt tâm linh và dẫn dắt mọi người trên cuộc hành hương đến với 


vùng đất bình an. 


2. Trở nên thoát khỏi mọi tội lỗi bằng cách dần dần gia tăng cuộc 
hành hương tưởng nhớ của con. Làm cho linh hồn con trở thành 


vàng ròng với ngọn lửa yoga và trở nên hoàn toàn thanh khiết. 
Lời chúc phúc: 


Mong con là người nỗ lực mãnh liệt và luôn luôn sẵn sàng bằng 


cách xem mỗi khoảnh khắc là khoảnh khắc sau cùng của con. 


Không có sự đảm bảo nào trong khoảnh khắc sau cùng, vì thế con 
phải xem mỗi khoảnh khắc là khoảnh khắc sau cùng của con và 
giữ mình luôn luôn sẵn sàng. Luôn luôn sẵn sàng nghĩa là trở 
thành người nỗ lực mãnh liệt. Đừng nghĩ rằng sự hủy diệt sẽ vẫn 
cần có thời gian, khi đó thì con sẽ sẵn sàng. Không, mọi khoảnh 
khắc đều có thể là khoảnh khắc sau cùng, vì thế khi con liên tục 
thoát khỏi sự gắn kết, thoát khỏi những suy nghĩ tội lỗi và lãng 
phí, con sẽ được bảo là con luôn luôn sẵn sàng. Cho dù nhiệm vụ 
là gì, hãy để cho trạng thái của con liên tục vượt thoát và bất cứ 


chuyện gì xảy ra đều sẽ là tốt. 
Khẩu hiệu: 


Nắm luật trong tay mình thì đó là dấu vết của sự tức giận. 


